Một chuyến đi 


Thiên Hương 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Thiên Hương 
Một chuyến đi 


Từ lúc máy bay cất cánh, cô gái ngồi bên cạnh tôi cứ mãi 
thở dài. Thức ăn người chiêu đãi viên đưa đến cô cũng 
không buồn đụng đến. Đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn qua khung 
cửa sổ. Tôi khẽ hỏi: “Em không ăn sao, sáng nay đi sớm 
chắc đâu kịp ăn sáng hả”. Cô quay lại nhìn tôi, ứa nước mắt 
nhẹ lắc đầu, rồi lại gục đầu xuống đôi bàn tay. Tôi lặng nhìn 
cô ta khóc, nhìn cách ăn mặc khá đỏm dáng và thanh lịch, 
tôi chắc cô cũng thuộc hàng khá giả và có học. Không phải 
thuộc nhóm người mỗi khi về thăm nhà, đi máy bay mà ăn 
mặc như đi dự dạ hội, vàng vòng đeo đầy người còn hơn đi 
dự đám cưới. Những ngón tay của cô trơn tru, không sơn 
quét, mái tóc thẳng buộc túm gọn gàng. Tôi khẽ thở dài, 
không biết cô bạn cùng chuyến gặp chuyện gì đau lòng quá 
vậy. 

Ông khách Úc ngồi bên tay phải đang hỏi cô chiêu đãi viên 
môt lon bia Úc, mà sao cô ta cứ ngẩn ngơ không hiểu ông 
nói gì, tôi dịch hộ. Ông Úc phía sau cũng than phiền với cô là 
sao hỏi whisky thì lại đem ra cho người khác mất. Cô ta cũng 
cứ ngơ ngẩn chẳng hiểu ông ta nói gì, tôi lại một lần nữa 
làm thông ngôn bất đắc dĩ. Những chuyến bay của Air 
Vietnam lâu lâu lại như vậy, có một số nhân viên phi hành 
nghe tiếng Anh rất dở, hay chẳng chuyên tâm chú ý nghe? 
Nhiều khi khách Việt Nam nói tiếng Việt mà còn bị lơ là 
chẳng nhớ, có lẽ bảy phần mười là con ông cháu cha nên lên 
máy bay vẫn muốn làm cha và ông của hành khách. Có điều 


vì là chuyến bay thẳng, chỉ bay trong vòng tám tiếng nên 
khách vẫn đông nườm nượp. Và dầu sao, lên máy bay này 
cũng cảm thấy ấm cúng hơn khi đi các máy bay của các 
hãng hàng không ngoại quốc khác. 

Cô bạn đồng hành vẫn ngồi yên lặng lẽ, như đắm chìm vào 
một thế giới xa xăm nào đó. Tôi thấy lo lo cho cô, nhưng 
không tiện hỏi, đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh. Tiếng nói 
chuyện bằng tiếng Việt ồn ào nghe khá vui tai. Khoang máy 
bay có vẻ ấm cúng không mang cái vẻ lạnh lẽo như đi các 
máy bay ngoại quốc khác. Nhìn những người lớn tuổi có mặt 
trên máy bay, hình như ai cũng cảm thấy vui vẻ và háo hức. 
Cái háo hức sau những ngày tháng quá rảnh rang ở hải 
ngoại, rảnh rang đến độ chán chường. Dạo này trên đường 
phố gần các chợ Việt Nam, xuất hiện rất nhiều các bà già, 
ngồi trên một cái ghế nhựa, bán các thứ để trong xe đẩy 
như xôi, chè, đậu hũ chiên, các bó hành, rau sống, các túi ớt 
nhỏ, v.v... có lẽ cắt từ vườn nhà. Bán không phải vì thiếu 
thốn, ở xứ Úc này, trợ cấp xã hội dư giả cho người già, 
nhưng có lẽ họ bán cho vui, để có thêm đồng tiền rủng rỉnh, 
để thêm tiền đi về Việt Nam, để cho bà con họ hàng. Có lẽ 
không từ nước nào trên thế giới có số người già trở về Việt 
Nam nhiều như ở Úc. Nơi mà chỉ cần tám tiếng máy bay là 
về tới nơi, nơi mà đa số các người già không phải lo về sinh 
kế, nơi mà họ có thể về Việt Nam ở liền một hơi sáu tháng 
mà tiền trợ cấp cứ đều đều vào nhà băng tháng hai lần. Ăn 
ở đã có con cái bao bọc, tiền tiêu có nhà nước cấp, sức khỏe 
có nhà nước lo vẹn toàn. Vậy thì cứ ung dung, mỗi năm về 
Việt Nam một, hai lần. Ra phi trường đã có con cái đưa ra, 


một nhân viên Hàng không Việt Nam đã có mặt ở dó, khỏi 
cần thông dịch. Lên máy bay thì nhân viên nói tiếng Việt, ở 
phi trường không cảm thấy lạc lõng, không sợ bơ vơ. Vậy thì 
chấp nhất làm gì những lỗi lầm của các phục vụ nhỏ nhặt 
trên máy bay khi lòng đang phấn khởi vui như sắp Tết. 

Mấy ông Úc phía trước và phía sau lại loay hoay, loay hoay. 
“| can t hear”, “Me neither”. Tôi cũng thử cái head phone 
của mình, hình trên TV thì có, mà âm thanh thì không. Mấy 
người ngoại quốc lao nhao, hình như cả khoang không ai 
nghe được cái gì. Người chiêu đãi viên bình thản như không: 
“Có lẽ máy hư chị ạ”. Thế là xong, đúng là cứ tự nhiên như 
người Hà Nội. Có lần được ăn cả thức ăn thiu, cũng vẫn câu 
trả lời êm như nhung: “Chắc nhiệt độ hôm nay nóng quá”. 
Có lần cả một chuyến máy bay chỉ có hai toilets có thể sử 
dụng được. Còn 4 toilets khác mở cửa ra là trên bồn cầu đã 
chễm chệ một bao rác to tướng. Và vẫn câu trả lời thản 
nhiên của đám nhân viên phi hành: “Rác nhiều quá không 
có chỗ để chị ạ”. Có phải chỉ vì mình Hàng không Việt Nam 
độc quyền đường bay thẳng nên coi hành khách như pha: 
“Ta phục vụ thế đấy, chê thì đi hãng khác đi. Đi hãng khác 
để đổi chuyến hai, ba lần, thủ tục check in/out hai, ba lần, 
thời gian kéo dài gần gấp đôi, cái nào hơn”. Thôi thì cắn 
răng ngồi tám tiếng cho xong, được cái này mất cái kia, 
đừng được voi đòi tiên, khó tính quá làm gì. Thành ra nếu có 
bật đèn gọi chiêu đãi viên mà không có ai tới thì cũng nên 
nhẫn nại, đèn bật quá hai mươi phút thì tự động tắt, tiền 
điện đã covered trong vé máy bay, có gì mà ngại. Thấy 
nhân viên phi hành nào đi qua, có muốn hỏi khăn, hỏi nước 


mà được đem đến thì hôm đó coi như may mắn cực kỳ. Nếu 
buồn thì đi vào các khoang dành cho các nhân viên phi hành 
nghe họ rôm rả nói chuyện với nhau vui như Tết, và xin chớ 
làm phiền cắt đứt câu chuyện đang vui của họ. Cắt đứt lời 
nói chuyện của người ta là bất lịch sự đấy, những người đã ở 
ngoại quốc lâu phải biết điều đó chứ. Nhưng cũng có khi gặp 
những nhân viên phi hành phục vụ hành khách trên mức đòi 
hỏi. Một lần đi máy bay, lúc còn cho phép hút thuốc trên 
máy bay từ ghế số 32 trở xuống, tôi ngồi ghế số 32. Người 
hành khách phía trên là người ngoại quốc, ông ta hỏi cô 
chiêu đãi viên xem ông được hút không? Cô ấy trả lời không 
được. Rồi cô ấy tự động đi xuống bảo tôi đổi chỗ cho ông ta 
để ông ta có thể hút thuốc. Dĩ nhiên là ông ta đâu yêu cầu 
điều đó, và dĩ nhiên tôi không thể theo lời yêu cầu của cô 
đổi chỗ để ngồi hít khói. Cô này thật đáng được ông khách 
ngoại quốc tuyên dương. 

Nhưng nói cho cùng ngay ở nước ngoài, vào một số tiệm ăn 
Việt Nam, thái độ phục vụ khách hàng của các nhân viên 
cũng khác hẳn khi khách là ngoại quốc. Người ngoại quốc 
vào, đặt thực đơn một chút thức ăn đã ra. Người Việt Nam 
ngồi chờ dài cả cổ. Vào những tối cuối tuần, thong thả ăn 
chậm một chút đã được nhà hàng ra nhắc khéo đứng lên 
nhường chỗ cho khách khác, trong khi những bàn khách 
ngoại quốc thì thấy họ cứ điềm nhiên, ung dung hưởng một 
bữa ăn nhàn nhã. Tại sao lại có hiện tượng kỳ thị như vậy 
khi chính chúng ta cùng là người Việt với nhau. Tại sao phải 
sợ những người ngoại quốc như vậy, tôi cũng chẳng hiểu 
nổi. Ừ, nhưng sao tự dưng lại hay nghĩ lung tung, hình như 


càng lớn tuổi, cái trí óc lại càng lãng đãng, cứ nhảy chuyện 
nọ sang chuyện kia. 

Tôi quay sang cô gái ngồi bên cạnh, cô có vẻ mệt mỏi, tôi 
hỏi cô xem có cần nước uống không, cô gật đầu. Cầm lấy ly 
nước từ tay tôi, cô khẽ nói lời cám ơn, rồi uống từng ngụm 
nhỏ. Tôi khẽ hỏi: “Em về Việt Nam thăm nhà hả, có chuyện 
gì không mà sao khóc hoài vậy?” Cô ứa nước mắt rồi như nỗi 
buồn trong lòng u uất quá, cô nói thật nhỏ: “Em về tìm 
chồng em”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cô khẽ kể, qua Úc đã 
hơn mười năm, bươn chải cho đến lúc làm chủ được một 
shop bán quần áo. Ngày ngày ra shop, nuôi ba đứa con ăn 
học, chồng không đi làm, ở nhà thư thả đọc sách, trồng hoa, 
cuộc đời đã tưởng đâu yên ả. Mấy năm sau này, tiền bạc dư 
dả, chồng rảnh rang đi về Việt Nam thăm nhà vài lần một 
năm. Mới đây, nghe nói ông già chồng bệnh, ông chồng về 
thăm đã hơn hai tháng, tiền bạc ôm theo cũng bộn. Tới tuần 
rồi, nhận điện thoại từ nhà chồng yêu cầu gửi tiền về cho 
nhà, cô mới ngã ngửa. Ông bố chồng chả bệnh hoạn gì cả, 
ông chồng về Việt Nam chả biết ở đâu. Nhờ bạn bè dò tìm 
mới biết ông đang thuê nhà ở với một cô gái chỉ hơn 20 tuổi. 
Cô vội vã nhờ bạn bè trông shop, gởi con và bổ về Việt Nam 
tìm chồng... 

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng nhìn những hàng nước mắt của 
cô xót xa. Những chuyện như vậy giờ hình như nhan nhản. 
Đó cũng là một trong những lý do khiến những chuyến đi về 
Việt Nam của tôi mất đi nhiều hứng thú. Còn gì vui khi trở lại 
một nơi mà những hình ảnh êm ái nên thơ bị đồng tiền làm 
cho nhơ bẩn, một nơi mà giá trị tỉnh thần đã xuống dốc từ 


lúc nào và cuộc sống trở nên vô cùng chụp giật. Mọi người 
sống vội vã, hưởng thụ vội vã, nhìn về một tương lai ngắn 
hạn hơn là dài hạn. 

Nhớ những năm trước đây khi ra miền Bắc, hoàn cảnh 
những người đàn bà trong lúc ông chồng đi làm xa, gánh hết 
giang sơn nhà chồng, tảo tân nuôi bố mẹ, em chồng, con 
cái. Đến khi ông chồng trở về, đem theo vợ bé, bố mẹ chồng 
cưng con nín lặng, đuổi nàng dâu trưởng ra sau vườn với lũ 
con để lấy nhà chính cho con trai và nàng dâu mới ở. Những 
câu chuyện như vậy xảy ra đã gần như bình thường trong 
đời sống, và những người đàn bà trong cuộc chấp nhận nó 
như là một định lý của cuộc đời. 

Một buổi chiều năm 89, khi đứng đợi phà ở bến phà Bính, cô 
bạn Úc cùng làm việc chung đã nói với tôi: 

- Sao tao ghét đàn ông Việt Nam quá? 

Trả lời cái nhướng mày của tôi, cô bạn nói: 

- Mày nhìn mà xem, nãy giờ tao đếm 57 người đi từ bến phà 
lên và những người quanh các quán gần đây. 39 người đàn 
ông, hoặc chễm chệ trên xe máy, xe đạp, hoặc vắt vẻo hút 
thuốc, uống nước trà, tán dóc trong các quán. Còn lại là toàn 
đàn bà, hoặc gánh gồng, hoặc ngồi bán quán. Tao bảo đảm 
với mày bà nào cũng phải nuôi hoặc bố mẹ chồng, em 
chồng, con cái và nuôi cả mấy cái ông chồng để mấy ông có 
thì giờ rảnh rang như vậy. 

Dù tôi có cãi lý thế nào, lý lẽ của tôi cũng quá sức yếu ớt 
trước những con số hùng hồn như thế kia, và nhất là vì 
những hình ảnh ấy diễn ra ở khắp nơi. Từ những bà cụ già 
bước không nổi với một rổ con con bán các thứ vặt vãnh 


trên hè phố đến những người đàn bà gánh gồng, một bên 
thúng là đưá con thơ, bên kia là mấy bó rau nhúm nhó. Biết 
tới bao giờ, những người đàn ông Việt Nam mới gột bỏ hẳn 
được cái ý thức ta luôn là boss đã bám sâu trong tâm não. 
Có một lần, trên phà, gặp một người đàn bà trẻ dắt hai đứa 
con gái sinh đôi rất xinh, tôi thích thú nhìn hai đứa bé: “Chị 
thích quá, sinh được hai cháu xinh quá”. Mới thế mà người 
đàn bà đã bật khóc: “Xinh thì làm gì hả chị, em chỉ thèm con 
giai thôi”. Chưa kịp hỏi cô đã kể: “Anh ấy bỏ em đi lấy vợ 
khác kiếm con giai rồi”. Gia đình ở đây chỉ được sanh hai 
con, sanh thêm thì mất việc, nên ông chồng “đành” ly dị vợ 
để có thể lấy vợ khác kiếm con trai cho vừa lòng bố mẹ và 
vừa lòng ông ta. Nghịch lý đã trở thành định lý mất rồi, biết 
nói làm sao. 

Rồi sau này ở khắp nơi, các quán ăn nhậu, các chốn ăn chơi 
mọc lên như nấm; các ông ra ngoài làm ăn là thế nào cũng 
phải đón đưa ăn nhậu. Vợ con thui thủi ở nhà để chồng đi 
giao tiếp bên ngoài, tình trạng một cảnh năm ba quê của 
các ông trở nên phổ biến. Rồi các ông Việt Nam ra nước 
ngoài trở lại quê hương. Ohụ nữ Việt Nam đi ra ở ngoại quốc 
tưởng đã thoát được cảnh một chồng hai vợ nhưng lại có 
một số người bắt đầu lâm vào những tình cảnh này. Khi 
những ông chồng áo mão xênh xang về đến quê nhà. Bạn 
bè, họ hàng săn đón. Đưa đi chơi chỗ nọ chỗ kia, rủ rê vào 
những chỗ ăn chơi tươi mát. Ở đấy, dù bao nhiêu tuổi vẫn 
được các cô gọi là anh ngọt như đường phèn. Cái cảnh thanh 
tịnh ở nước ngoài trở nên quá sức boring, người vợ ở nước 
ngoài bỗng trở thành một cái ách nặng nề trên cổ. Ở nước 


ngoài người phụ nữ bao nhiêu công việc, thời giờ đâu săn 
sóc các ông tận tình, các ông về quê nhà tránh sao khỏi sa 
ngã. Và như thế lại thêm một định lý trở nên định luật. 

Tôi ái ngại nhìn cô bạn đồng hành: 

- Rồi mấy hôm nay em liên lạc được với anh ấy chưa? 

- Dạ em có số mobile, em có nói chuyện. 

- Anh ấy nói sao? 

- Anh ấy nói có chuyện gì đâu, đừng nghe người ta đồn bậy, 
về Sài Gòn anh ở với người bạn cho vui, về nhà chật chội, 
nóng nực. 

- Anh ấy biết em về Việt Nam không? 

- Hôm em nói là về, anh ấy bảo đừng về làm chi, vài tuần 
nữa anh ấy về. 

- Rồi hôm nay anh ấy biết em về không? 

- Dạ biết, anh ấy bực lắm, nói em là đừng có về, mà nếu về 
thì về ở nhà, coi như thăm gia đình chứ chẳng cần kiếm anh 
ấy làm gì. Để anh ấy đi chơi cho thoả thích đã, một năm ở 
nhà với vợ con mấy tháng, còn mấy tháng phải để cho anh 
ấy tự do. 

Tôi nghe mà cũng không biết nói làm sao. Cô gái lại nức lên 
khóc: 

- Chị bảo em giờ phải làm sao. 

Tôi cắn nhẹ vành môi nín lặng. Biết khuyên cô thế nào bây 
giờ. Chẳng lẽ bảo cô ta là người như vậy bỏ quách cho xong. 
Nhưng nói cho cùng, các ông Việt Nam hình như vẫn sống 
theo lối cổ. Ông nào cũng muốn mình làm chủ gia đình, 
được vợ con nể sợ. Chồng cô này chỉ ở nhà, trông vào đôi 
tay làm ăn của vợ, tự nhiên ông ta cảm thấy thiếu thốn, cái 


self esteem mạnh quá nên khi về Việt Nam, được một người 
đàn bà khác nể sợ, cảm phục, chiều chuộng, dù chỉ là vì 
đồng tiền do vợ mình làm ra, ông ta cũng cảm thấy thoải 
mái vì tự ái được ve vuốt. Cũng không hẳn ông ta chán ghét 
vợ con, nhưng ông ta muốn được tôn thờ và nể trọng. Cô gái 
có vẻ hiền nhưng chắc chắn với một cái shop phải trông coi, 
ba đứa con phải đưa đón, cơm nước, việc nhà, việc shop, cô 
không thể lo lắng chiều chuộng chồng ngọt ngào như các cô 
gái ở Việt Nam đối với ông ta khi ông ta trở về với đô la rủng 
rỉnh, và hứa hẹn cái viễn ảnh được bảo lãnh sang Úc. Bây 
giờ điều tốt nhất để khuyên cô nắm giữ ông chồng mình, là 
đợi ông ấy trở về, đặt ông ta trở lên lại ngai vàng để tôn thờ 
và chiều chuộng, mong rằng tự ái ông ta lại được ve vuốt, 
và ông ta lại trở lại với vợ con. Nhưng liệu cô có thực hiện 
được không, khi công việc hàng ngày đầy ắp thời khoá biểu 
và những mệt mỏi trong đời sống khiến cô ta cũng đang tha 
thiết cần một sự chia sẻ và nâng đỡ? Và khi một người đàn 
ông đã có những nghĩ suy như vậy, ông ta có bằng lòng với 
khung cảnh hiện tại khi biết là nếu mình ôm nửa gia sản về 
bên kia, sẽ có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp mời gọi, dù biết chỉ 
vì đồng tiền nhưng đồng tiền đó đã nâng giá trị của ông ta 
lên. Tội gì ở ngoại quốc làm một cái bóng khi có thể về nước 
làm một hoàng đế không ngai. “Thà một phút huy hoàng rồi 
chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Nhưng mà như 
thế thì còn gì hai chữ tình nghĩa và thuỷ chung. Một chị bạn 
ở đây đã hằn học nói: “Sao các ông không bỏ chúng tôi lúc 
chúng tôi chỉ ngoài 20 để chúng tôi còn kiếm chồng khác. 
Bây giờ chúng tôi già thì các ông bỏ, các ông về Việt Nam 


lấy vợ trẻ dễ quá mà, còn tụi tui lấy ai”. Nghe thấy cả hai 
bên cùng có lý. Nhưng mà bây giờ, ngồi cạnh cô gái này, tôi 
biết tôi phải tìm một câu nào đó để khuyên giải cô ta, nhưng 
khuyên làm sao tôi cũng chẳng biết. Thiệt tình tôi cũng 
chẳng tìm ra được câu nào để khuyên cô. Chẳng lẽ khuyên 
cô bỏ luôn, rồi cũng chẳng lẽ khuyên cô nên áp dụng cách 
chiều chuộng tối đa để níu lại ông chồng cô, khi chính tôi 
cũng thấy chuyện này cũng khó thể thực hiện được thì làm 
sao có thể thuyết phục người... 

Tôi chỉ cho cô gái ngả chiếc ghế ra phía sau để ngả người 
cho thoải mái, hai chị em im lặng một lúc, cô ngủ thiếp đi vì 
mệt, còn tôi lại cứ loay hoay với những ý nghĩ đối nghịch 
trong đầu. Người đàn ông Úc bên cạnh lại nhờ hỏi giùm cô 
chiêu đãi viên là vì máy bay cất cánh trễ, chuyến bay này 
xuống phi trường trùng giờ với chuyến bay sắp tới của ông, 
làm sao ông làm thủ tục transit cho kịp. Cô ta nói là chuyến 
kia sẽ đợi ông ta. Cứ thế tôi làm thông dịch giùm cho ông 
nên thời giờ qua cũng mau. Ông này về Việt Nam mỗi năm 
cũng vài lần, coi bộ mê Việt Nam dữ quá. Mà công nhận, sau 
khi chu du các nước khác mới thấy dân Việt Nam quá sức dễ 
thương và hiếu khách, hèn chi Tây Việt gì cũng ham về nước 
cả. Ở Việt Nam đường phố luôn nhộn nhịp đông đúc, đi tới 
đâu cũng thấy nở nụ cười trong lúc ở nước ngoài, mỗi người 
là một thế giới riêng biệt, nên vào những mùa đông, trời đã 
lạnh hình như lại lạnh thêm vì thái độ buốt giá của những 
người xung quanh. 

Nhớ lại đám đồng nghiệp cùng qua Việt Nam làm một thời 
gian. Về nước đến hơn một nửa gia đình tan rã. Lý do rất dễ 


hiểu, về Việt Nam, hưởng qui chế người nước ngoài về làm 
việc, nhà cửa được cấp, xe được cấp, có tài xế, nhà hai, ba 
người giúp việc. Tiền lương, phụ cấp lại cao, nghỉ mát hàng 
năm. Về lại nước, thời tiết đã lạnh lẽo, tiền lương thấp hẳn 
sau khi mất các trợ cấp, công việc nhà vợ chồng phải chia 
nhau ra làm. Đời sống vật chất trở nên nặng nề và khó khăn 
hơn trước rất nhiều, và thế là vợ chồng bắt đầu lục đục rồi 
tan rã. Một số thì các ông chồng bỏ vợ để bảo lãnh các cô 
thư ký ngọt ngào như mật, trẻ trung, học thức, rất thông 
minh, rất dịu dàng, vô cùng tế nhị và đầy thông cảm với ông 
xếp bận rộn của mình. Hình ảnh phụ nữ Việt Nam dưới mắt 
các ông ngoại quốc trở nên tuyệt vời diễm ảo, trong khi dưới 
mắt các bà vợ của các ông ấy thì hình ảnh các cô gái Việt 
Nam lại trái ngược hoàn toàn. Còn tôi thì sao, tôi nghĩ thế 
nào về các cô gái này, đáng ghét hay đáng thương khi họ 
cũng chỉ muốn tìm một lối thoát cho mình và cho gia đình 
của họ. Họ có ích kỷ không khi quay lưng lại với những gịot 
nước mắt của những người vợ bị chồng phụ. Nhưng họ cũng 
có ích kỷ đâu khi phải lấy những người chồng xa lạ, có khi lại 
rất lớn tuổi. Mười phần trăm lấy vì yêu thương và chín mươi 
phần trăm lấy để có tấm giấy thông hành ra ngoại quốc. Lấy 
chồng ngoại quốc để đổi thay số phận cho mình và cho gia 
đình, và để cũng fashioned như người ta khi lấy ngoại quốc 
đã trở thành thời thượng. Làm sao trách những cô gái này 
và cũng làm sao trách được các ông kia khi những người vợ 
ngoại quốc này đã luôn nghĩ mình là Lady First, và tự họ đã 
làm cho các ông chồng của họ chán ngán. 

Tôi cũng biết có những cô gái Việt Nam rất nghèo khổ. Bạn 


trai sống và lớn lên trong cùng một khu phố, có được một 
việc làm trong các công ty ngoại quốc, có khi chỉ là gác cửa, 
hay lái xe. Các cậu này đi làm đem tiền giúp bạn gái đi học 
Anh văn, vi tính, giới thiệu bạn gái vào làm cùng sở. Đến khi 
các cô vững rồi, như những con chim cánh đã bắt đầu cứng 
cáp, sẵn sàng chắp cánh bay đến những khung trời sáng sủa 
hơn, bỏ mặc bạn trai của mình với những công việc tâm 
thường của họ. Những kỷ niệm của cuộc tình ngày xưa giờ 
chỉ để thả theo gió bay. Nhưng làm sao trách được khi các 
cô còn nặng gánh cha mẹ, anh em, và các kỷ niệm ấy cũng 
là những hình ảnh xa xót của cảnh nghèo nàn thiếu thốn. 
Biết trách ai bây giờ, chỉ biết nghĩ đến cái cuộc sống chông 
chênh khi mọi kim chỉ nam hình như đều quay lệch về phía 
kim tiền óng ánh. 

Máy bay đang giảm dần cao độ. Từ phía dưới đã xuất hiện 
dòng sông Đồng Nai, rồi những cánh đồng, rồi những khu 
nhà cửa san sát. Các hành khách đã bắt đầu nhấp nhổm sau 
khi bánh máy bay bắt đầu chạm đất. Buồn cười, đã bao 
nhiêu chuyến bay mà hình như chuyến nào cũng vậy. Cũng 
những hành khách đó, những khuôn mặt đó, lúc ở phi trường 
Bangkok, Singapore, Malaysia, Sydney, Melbourne, Taiwan, 
Hongkong thì rất từ tốn, trật tự bước chân lên máy bay, mà 
sao cứ tới gần phi trường Tân Sơn Nhất hay Nội Bài là như 
thành những người khác, hối hả, chụp giật, dù Việt hay 
ngoại quốc. Máy bay chưa ngừng hẳn đã vội vã lấy hành lý, 
vội vã chen đẩy để ra khỏi máy bay cho nhanh. 

Lần này, máy bay đậu sát cánh cửa mở vào khu làm thủ tục, 
hành khách không phải chuyển qua xe buýt; số khách cũng 


vắng nên cảnh tượng chen chúc cũng đỡ phần nào. Tôi đi 
cạnh cô bạn đồng hành. Mới về nước lần đầu nên cô khá bỡ 
ngỡ. Kiểm lại cho cô các giấy tờ cần thiết, tôi bảo cô đứng 
trước làm thủ tục nhập cảnh, khi nào xong qua cửa đợi, đi 
cùng với tôi để đi lấy hành lý. Nhìn dáng cô ngơ ngác đến tội 
nghiệp. Những người đàn bà Việt Nam, qua xứ sở mới, dù cố 
gắng đến đâu, thành công trong thương trường đến đâu, 
vẫn là một công cụ trong tay người chồng, người con. Thoát 
ra khỏi cái vòng trói buộc của chồng con, họ chợt trở nên 
hụt hãng và bơ vơ ghê gớm. Tôi cũng là một người đàn bà, 
và liệu tôi đã thoát khỏi cái vòng muộn phiền nghiệt ngã ấy 
chưa? 

Người nhân viên nhập cảnh uể oải nhìn tấm hộ chiếu và giấy 
tờ, nhìn cung cách chậm chạp của anh ta, tôi chợt nghĩ hay 
tại mình không bỏ vào trong hồ sơ tờ năm hay mười đô để 
anh ta làm nhanh hơn. Đã lâu lắm rồi tôi không có thói quen 
bỏ tiền vào giấy tờ khi làm thủ tục nữa. Chẳng biết mình 
làm như thế là đúng hay sai, thỉnh thoảng vẫn nghe những 
mẩu chuyện nói rằng một nhân viên muốn vào làm trong 
phi trường không những phải quen biết mà còn phải có lệ 
phí lót tay sáu ngàn đô Mỹ, rồi phải đóng thuế mỗi ngày cho 
một ai đó, và số tiền đó chỉ bảo đảm cho một công việc 
trong vòng sáu tháng. Nghe cũng thấy cam go, làm thế nào 
lấy lại được vốn và có lời thiệt cũng nhức đầu nếu chỉ gặp 
những người như tôi, chả có gì để mà giấu giếm. 

Qua khỏi khâu nhập cảnh, tôi nói cô bạn đợi để vào mua 
mấy cây thuốc lá miễn thuế về làm quà. Thuốc lá ở Việt 
Nam rẻ kỳ lạ so với Úc và Mỹ, hình như chỉ khoảng nửa giá. 


Cô bạn cũng theo vào, tôi lấy hai cây thuốc ra bàn tính tiền, 
cô bạn lấy tới bốn cây, cô cười: “Thấy rẻ em lấy một số về 
làm quà, mấy hôm lu bu đâu có mua quà cáp gì về cho gia 
đình”. Cô bán hàng hỏi rất kỹ: “Chị đi mấy người, nếu một 
người, chị chỉ mua được hai cây thuốc lá thôi”. Rồi các hoá 
đơn, hộ chiếu cô photocopy lại, cô cũng viết luôn cả vào tờ 
khai hải quan một mã số gì đó. Có lẽ tại thiên hạ thấy thuốc 
lá rẻ nên mua nhiều quá chăng. 

Chúng tôi ra băng lấy hành lý. Hàng hoá xuống cũng khá 
nhanh. Từ lúc xuống máy bay tới lúc này chưa đầy hai mươi 
phút mà đã thấy hành lý của tôi nhấc ra khỏi băng từ lúc 
nào. Thủ tục hải quan cũng mau lẹ. Bên ngoài, đám người đi 
đón người nhà nhốn nháo hai bên hàng rào ở lối ra. Cô bạn 
ngơ ngác nhìn quanh rồi bảo tôi: “Anh ấy không ra đón em 
rồi chị ơi, giờ em làm sao?” Tôi bảo cô để tôi đi taxi cùng cô 
về nhà chồng của cô trước rồi tôi sẽ về nhà tôi sau. Cô mừng 
quýnh gật đầu. Trời ơi, một cô chủ shop lanh lợi như thế mà 
vào lúc này sao không khác gì gái quê ra tỉnh. Tôi thật xót 
xa cho cô. 

Mấy người lái taxi, cò taxi chạy lại “Hai cô về đâu, mười đô 
thôi”. Tôi lắc đầu, dạo này taxi nhiều, cạnh tranh dữ dội, đón 
taxi ngay ở lối ra luôn luôn phải qua trung gian. Đi bộ thêm 
vài bước, taxi đầy ở ngoài, lên xe trả tiền theo máy bấm cây 
số khỏi nhức đầu, khỏi mặc cả, khỏi sợ bị tính mắc rẻ, xuống 
xe muốn đưa tips bao nhiêu thì đưa. 

Chúng tôi lên xe, cậu lái taxi còn trẻ. Những người lái taxi ở 
Sài Gòn phần lớn có ăn học vì các hãng đòi hỏi phải biết 
tiếng Anh để nói chuyện với khách ngoại quốc. Đa số ăn 


mặc gọn gàng sạch sẽ và nói chuyện rất nhỏ nhẹ, lịch sự và 
hiểu biết. Ở Sài Gòn hiện nay có rất nhiều hãng taxi nên 
tình trạng cạnh tranh giúp cho sự phục vụ khách hàng ngày 
càng cải tiến. Nhưng taxi ở đây nghe nói cũng có loại của tư 
nhân, máy chạy cây số đã chỉnh lại cho chạy nhanh hơn, 
tiền sẽ tính nhiều hơn, nhưng dù sao dựa trên máy dù máy 
dởm cũng đỡ phiền phức hơn qua những người cò cốt. Nghe 
cũng buồn nhỉ. 

Cô bạn xin tôi số điện thoại và cho tôi số của cô. Anh lái xe 
vui vẻ hỏi: “Hai cô về đây làm ăn hả? Ở Việt Nam bây giờ 
làm ăn nếu có vốn sướng hơn ở ngoại quốc nhiều đó cô.” Tôi 
cười: “Muốn làm ăn có lời ở đây phải lanh, phải quen biết, 
phải liều em ơi. Cô không có cả ba thứ đó nên thôi làm ở 
ngoại quốc rồi về đây ăn coi bộ có lý hơn”. Cậu lái xe cũng 
cười theo. Cô bạn cũng nhếch miệng cười, cái cười hiếm hoi 
từ lúc tôi gặp cô tới giờ làm khuôn mặt cô sáng hẳn lên. Cô 
cũng thuộc loại xinh đẹp mà sao ông chồng có thể bỏ bê 
được. Đúng là các ông chỉ ham của lạ và mê của ngọt. 
Đường phố Sài Gòn mới hơn một năm tôi chưa trở lại mà đã 
thay đổi quá nhiều. Nhịp độ xây dựng của thành phố nhanh 
đến chóng mặt. Các con đường ngập tràn cửa hàng, cửa 
hiệu. Các tiệm ăn mọc lên như nấm. Số lượng xe xích lô 
giảm đi một cách đáng kể. Xe chạy đã cả mười lăm phút tôi 
mới thấy có một cái xích lô. Không biết những người làm 
nghề này làm sao sinh sống. Bóng các người ăn xin nằm vạ 
vật ngoài đường cũng không nhìn thấy. Anh lái xe nói dạo 
này thành phố gần như đã hết cảnh ăn xin. Âu cũng là một 
hiện tượng tốt. Tôi sợ cảnh đi vào tiệm ăn, vừa ăn xong đã 


có những đứa bé chạy tới bê tô phở thừa trút vào những ống 
lon dơ bẩn, làm bữa ăn vừa xong trở nên nặng nề, và người 
ăn cảm thấy thật tội lỗi khi đã có thể vui trước những cái 
đau khổ, đói rách của những người đồng chủng. Tôi cũng sợ 
cảnh đi tới đâu, luôn có những cánh tay chìa ra xin tiền, 
không cho thì áy náy, cho một người thì cả một đám người 
từ đâu ùa đến làm bỏ chạy không kịp. Những hình ảnh ấy đã 
làm những ngày ở Việt Nam mấy năm trước trở nên u ám 
sầu bi chỉ lạ. Rồi cảnh những đưá bé chỉ vài tháng vứt ở góc 
đường, với một đứa bé lớn hơn gầy ốm nằm úp mặt bên 
cạnh, một tay ôm đưá bé kia, một tay là cái rổ đựng tiền. 
Không cho thì cầm lòng không đặng, mà cho thì biết là mình 
đang tiếp tay cho những kẻ nào đó đứng sau lưng dàn ra 
những bối cảnh đau thương. Nghe nói đã có những người 
đầu nậu, đưa cả một làng vào ở lây lất ở Sài Gòn, sáng thả 
người ra ăn xin, chiều gom người lại thu hết tiền. Nghe thật 
thê thảm, cũng may những hiện tượng này nghe nói đã 
không còn nữa, nếu không những ngày sắp tới của tôi ở đây 
lại thêm những giờ trằn trọc khó ngủ và ray rứt. 

Trên đường phố cũng không thấy ai mặc áo bạc màu hay 
rách rưới. Tương đối đa số ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ. Số 
người ăn diện theo mốt thời thượng như anh lái xe thì vào 
buổi chiều chưa xuất hiện. Thường phải khi thành phố lên 
đèn, thiên hạ mới túa ra đường đi ăn, đi chơi buổi tối. 

Tới nhà chồng cô bạn đồng hành, căn nhà ở khu phố tương 
đối tươm tất, hẻm rộng, có đám trẻ đang chơi dưới hàng 
cây, thấy các em ăn mặc cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. 
Cuộc sống vật chất hình như đã có vẻ khá hơn. Cô bạn cám 


ơn tôi và đi theo đám người nhà chạy ra tận xe đón vào nhà. 
Xe đưa tôi về nhà, cái ngõ nhà tôi cũng đổi khác hẳn đi với 
rất nhiều nhà mới đang xây cao nghễu nghện. Tôi không 
hiểu sao những gia đình thấy không giàu gì lắm mà có thể 
xây nổi những căn nhà lớn như vậy. Đúng là không phải việc 
của mình mà vẫn tò mò và thắc mắc. Con đường bên ngoài 
đã được mở rộng, gần như nhà nào cũng mở hàng quán. 
Buổi chiều, các quán ăn, quán nhậu đã đầy người. 

Những ngày sau đó, tôi bận rộn đi thăm những người quen, 
hết người này kéo đi ăn lại đến người kia. Các quán ăn nhậu 
ở Sài Gòn mở ra khắp nơi. Các siêu thị nườm nượp người. Đi 
trên các phố lớn như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ hay vào các 
nhà hàng lớn, các hàng quán ở quận một, quận ba, đa số là 
người Bắc sau 75. Không hiểu sao người ta có thể giàu 
nhanh lên như thế. Tuy nhiên, cũng có một số người Bắc ở 
các làng quê mới vào làm các nghề vặt vãnh như chạy xe 
thồ, bán bắp, bán xôi. Nhưng nhóm này chiếm tỉ lệ rất ít. 
Các sạp trong chợ phần lớn chủ là người sống ở miền Nam 
từ trước 75. 

Có một lần tôi ghé hàng bát chén trong chợ Bến Thành. Cô 
bán hàng ăn mặc rất giản dị, nói tiếng Pháp trôi chảy, giọng 
rất đầm với một cô khách người Pháp. Thật lấy làm tiếc cho 
một người học hành như thế giờ chỉ quây quần với đám 
chén bát bán trong chợ. Nhưng dù sao, thu nhập của các 
quán hàng trong chợ cũng rất cao. Tốt nghiệp đại học không 
có việc làm đầy dẫy, tỉ lệ kiếm được việc làm thu nhập vài 
trăm đô một tháng rất ít. Ra chợ bán, có thể kiếm vài trăm 
đô dễ dàng. Vậy thì có ngại ngần gì khi ra chợ làm chủ shop 


của mình, nhìn vào thì thấy vất vả một tí nhưng tương đối tự 
do, công việc lại vững vàng. Cơm trưa chỉ việc ngoắc tay đã 
có người bưng ngay đến, buổi trưa thưa khách, có thể ngồi 
vắt vẻo cho người làm móng tay, móng chân, hay nhờ người 
trông hàng để chạy đi tắm hơi, massage mặt, gội đầu, v.v... 
Buổi xế có thể vừa ăn vặt vừa tán dóc với các bạn hàng bên 
cạnh, hay rảnh rang đọc một vài cuốn sách. 

Nói đến thú đọc sách, lúc trước vẫn nhớ đám đồng nghiệp 
ngoại quốc rất phục dân Việt Nam khi đất nước coi như 
không có người mù chữ, khi họ đi trên đường, gần như hấu 
hết những người bán hàng, từ tủ thuốc lá lề đường, đến các 
xe bán hàng, ai nấy nếu rảnh là lại chúi đầu vào một tờ báo 
hay một quyển sách. Các đứa bé bán vé số, bán đồ lưu niệm 
dọc đường phần đông đi học một buổi, một buổi đi bán. 
Chẳng cha mẹ nào để con cái thất học dù nghèo khổ đến 
đâu chăng nữa, dù biết có hết lớp mười hai cũng chưa chắc 
đã có một chỗ ngồi trong đại học, dù biết có tốt nghiệp đại 
học cũng dễ gì kiếm ra một việc làm tương xứng với khả 
năng. Cái truyền thống của dân tộc hình như vẫn trọng cái 
chữ và mảnh bằng dù biết nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy 
rông, nhất nông nhì sĩ. Nhưng lúc đó hãy hay, bây giờ còn 
cha còn mẹ, còn có thể đi học thì hãy cứ đi học cái đã. 
Những ngày ở đây, tôi có cái thú lang thang đến các tiệm 
sách. Ngoài cửa hàng sách Nguyễn Huệ hai tầng lầu rất lớn, 
các cửa hàng sách khác cũng rất lớn. Sách bây giờ đầy ra, 
đủ thể loại, in theo đủ mẫu mã. Từ kiếm hiệp, truyện dịch, 
truyện Việt Nam dài, ngắn, các tác phẩm khảo cứu, nhạc, 
truyện thiếu nhi, truyện tranh, v.v... như rừng vậy. Mấy năm 


trước, vào hiệu sách nói với các cô cậu bán sách giới thiệu 
hộ ít quyển sách hay để mua thật dễ dàng. Các cô cậu này 
nhìn phần lớn có vẻ là học sinh vừa tốt nghiệp trung học hay 
sinh viên đại học nên có vẻ đọc nhiều. Nhưng bây giờ thì các 
cô cậu có vẻ lúng túng vì số lượng sách ra quá nhiều, và thị 
hiếu của khách hàng cũng muôn màu muôn vẻ. Các cô cậu 
ấy chỉ có thể nói: Cuốn này thấy bán rất chạy, cuốn kia của 
một nhà văn rất nổi tiếng, v.v... Cẩn thận hơn, có cô cậu còn 
nói: “Cuốn này bán chạy lắm nhưng không biết có hay 
không vì cuốn này được báo giới thiệu nên người ta hỏi 
nhiều”. Trong các cửa hàng sách, ngoài sách còn có thể tìm 
thấy băng, CD, DVD, các đĩa thu software lậu, các dụng cụ 
văn phòng phẩm, các đồ lưu niệm, thôi thì đủ thứ trên đời. 
Trên khu bán sách cho thiếu nhi, nhìn như thư viện vậy, các 
em bé ngồi đầy dưới sàn đọc sách. Nhìn thấy thật thương và 
ứa nước mắt. Nhưng nói cho cùng, sách thì nhiều quá, in rất 
đẹp, đủ thể loại, thư viện thì không có, các em thích đọc 
sách chỉ có thể vào tiệm sách ngồi trên sàn bên cạnh các kệ 
sách để mà đọc. Dù sao cha mẹ các em cũng may mắn là 
con cái không lêu lổng. Và các em này chắc gia cảnh cũng 
khá hơn nhiều em bé vẫn đi vào các tiệm bán vé số hay 
đánh giầy. 

Rời tiệm sách tôi lang thang ra khu Huỳnh Thúc Kháng mua 
DVD. DVD ở đây thôi thì đủ loại. Người mua hàng ngồi trên 
những ghế thấp, lựa dĩa từ các túi xách đặt trên các bàn nhỏ 
trước mặt. Khách cần loại DVD nào là có ngay người chạy đi 
đâu gần đó lấy về những túi xách nhỏ đầy nhóc những DVD 
không hộp cho khách lựa. Họ không để nhiều trong cửa 


hàng có lẽ sợ bị công an ụp vào bắt thình lình. Cô bán hàng 
nói: Chị mua đợt này xui, tại nguồn hàng từ Trung Quốc qua 
mới bị bắt nên hàng không có nhiều. Giá một DVD chưa tới 
hai đô Mỹ, giá CD chỉ khoảng 50 cents. Nhưng CD gốc giá 
chính thức chỉ khoảng hai đô Mỹ, chả dại gì mua CD copied 
về cái nghe được cái không. CD, VCD copied trong nước nên 
chất lượng không tốt bằng DVD copied ở Trung Quốc. Tuy 
nhiên ở một số nơi vẫn có DVD copied trong nước từ những 
DVD copied ở Trung Quốc về. Mua loại này đem về có thể 
không xem được hay dĩa bị đứng, nhảy hình, rất khó chịu. 

Đi mua hàng ở Việt Nam hiện nay khá thoải mái, các cửa 
hàng dịch vụ quá nhiều nên rất cạnh tranh. Giá bán cho Việt 
kiều và Việt Nam không còn chênh lệch nhiều nữa. Lâu ngày 
người dân đã hiểu là những người Việt kiều cũng phải làm ăn 
khó khăn và chật vật ở xứ người, chứ không phải đồng tiền 
của họ là từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, trong nước lúc sau 
này sản sinh ra một giai cấp rất giàu, vì buôn lậu, vì hối lộ, 
vì gặp thời cơ trúng lớn, v.v... Những người này hạ vị trí Việt 
kiều xuống rất nhanh. Vào những cửa hàng ăn chơi, mua 
bán hàng hoá cao cấp, những người này vung tiền đô la như 
nước. Việt kiều về nhiều quá, nên Việt kiều có đi đường cũng 
chẳng ai thèm ngó. Tuy nhiên, vào các cửa hàng, một số 
nhân viên phục vụ có vẻ vẫn thích Việt kiều vì có lẽ đa số 
Việt kiểu ăn nói lịch sự hơn những người mới nhờ thời thế 
mà lên. Rất nhiều siêu thị mọc lên, bán đủ loại hàng, giá cả 
bấm sẵn, khỏi lo vấn đề mặc cả. Các nhân viên ở đây cũng 
mặc đồng phục, đeo bảng tên. Vào các cửa hàng ở Đồng 
Khởi, thương xá Tax, các người bán hàng hay nói tiếng Anh, 


có lẽ họ tưởng tôi không phải Việt Nam chăng vì các bà Việt 
Nam đi một mình thường không vào những khu này, giá mắc 
nhiều so với ngoài chợ. 

Một buổi sáng tôi bước vào thương xá Tax, mua một tủ đựng 
nữ trang nhỏ. Đi tìm vòng vo, các cô bán hàng chỉ lên lầu 
ba. Lên đó, thấy một cửa hàng để mảng giấy lớn: “Bán đúng 
giá niêm yết”. Tôi mừng quá, vậy là khỏi phải qua khâu mặc 
cả, cái mà tôi vẫn sợ nhất. Cầm lấy cái tủ nhỏ xíu bằng gỗ 
vừa ý, thấy giá để 465.000 VND (khoảng 30 đô Mỹ). So với 
giá ở ngoại quốc thì không mắc, cô bé bán hàng khoảng 
mười mấy tuổi, nhìn thật xinh xắn và thuỳ mị, nhẹ nhàng 
nói: “Cô lấy thì con bớt cho cô năm chục ngàn”. Tôi cười vì 
thấy coi bộ những chữ trên tấm bảng trước cửa đã có vẻ hơi 
lạc điệu, coi bộ có màn mặc cả rồi, tôi khẽ lắc đầu quay đi, 
cô bé bán hàng níu lại, cặp mắt ngây thơ van nài: “Mới sáng 
ra cô trả giùm con một hai tiếng mở hàng đi cô”, tôi cười trả 
đại “ba trăm ngàn thôi”. “Ba trăm con bán không được, 
không đủ vốn cô ơi”. Tôi vội quay đi, nhưng cô bé níu lại và 
ngọt ngào chèo kéo. Dứt bước ra đi không nổi với giọng nói 
ngọt như mật và cái nhìn ngây thơ của cô, tôi ôm cái hộp đi 
với cái giá ba trăm tám chục ngàn, biết là mình mua hớ mà 
chẳng biết hớ bao nhiêu. Sau mới biết ở chợ Bến Thành cái 
hộp này giá khoảng một trăm hai chục ngàn. Vậy là mắc 
hơn gấp ba, dù biết là mình sẽ mắc bẫy mà vẫn mắc bẫy 
như thường, một cái bẫy ngọt ngào, như vậy thì đừng trách 
gì các ông. 

Nhớ lại cách đây vài tháng, cậu cháu trở về sau khi qua làm 
ở Việt Nam một năm, hai vợ chồng bắt đầu xào xáo vì một 


lá thơ gửi sang: “Anh ơi, anh nói với chị là em hiền lắm, em 
chịu nhịn, và bằng lòng làm bé, anh nói với chị để bảo lãnh 
em qua”. Cái hiền chết người này làm hai vợ chồng cậu 
cháu cãi nhau hàng ngày, ai bảo cô vợ dữ quá, người ta chịu 
nhịn mà cô không chịu nhịn thì làm sao... Ôi, mật ngọt luôn 
chết ruồi, mình đàn bà còn hảo ngọt thì còn nói gì các đấng 
liền ông. 

Các cửa hàng massage, tắm hơi, sửa sắc đẹp, cắt tóc cũng 
mọc lên như nấm. Giá cả tuy rẻ hơn so với nước ngoài 
nhưng so với người trong nước vẫn còn cao vọt. Khách hàng 
của các tiệm này đa số là các khách nước ngoài, các vị có 
quan, có chức hay có tiền. Còn đa số các người đi làm sống 
vì đồng lương chắc chẳng ai vào đây. Vào đây các cô gái ăn 
nói rất nhỏ nhẹ, ngọt ngào dù khách hàng là nam hay nữ, vì 
đa số sống nhờ tiền lương thì ít, mà nhờ tiền bo (tiền tips) 
thì nhiều. Vào đây, nếu dự trù chi phí khoảng một trăm rưởi 
ngàn, chi phí này sẽ lên gấp đôi, gấp ba dễ như không khi 
các cô ngọt ngào giới thiệu thêm các dịch vụ khác. Các cô 
gái làm ở đây còn rất trẻ, chỉ trên dưới hai mươi. Có một số 
từ tỉnh lên, làm việc và ăn ở luôn tại chỗ làm. Đa số các cô 
ngoài giờ làm việc, trải thời giờ trong các tiệm internet. Cô 
nào cũng thích chat, để biết đâu có cơ hội quen được một 
Việt kiều về làm lễ cưới đón đi. 

Các quán internet mở khắp nơi, đầy các ngõ hẻm, giá chỉ từ 
bốn đến sáu ngàn một giờ (khoảng 30 cents), nên lúc nào 
cũng đông khách. Buổi tối thì hình như không thể nào kiếm 
ra một máy trống, từ sinh viên học sinh đến các cô công 
nhân, thợ cắt tóc, v.v... Ở đây dạo này còn bán các thẻ gọi 


điện thoại qua internet giá rất rẻ, bảy chục ngàn đồng gọi 
được hai ba tiếng. Lại đây thấy các cô bỏ hàng giờ ra thủ thỉ 
với các anh bên nước ngoài. Nhiều cô nhìn vóc dáng rất tội 
nghiệp, không biết sẽ có bao nhiêu cô may mắn được các 
anh về bảo lãnh đem qua khi nhìn thấy tận mặt. Dù sao, 
những giờ chuyện trò đó cũng là những niềm vui của các cô. 
Sau khi rời máy, các cô lại trở về với công việc thấp hèn của 
mình, đời sống cực khổ nhưng với lòng tràn trề hi vọng và 
thoải mái vì đã sống trong những phút đầy ắp mơ ước ngọt 
ngào. Đời sống cơ cực quá nên một ngày có được vài tiếng 
đồng hồ sống trong ảo tưởng, cũng là một điều hay, và biết 
đâu may mắn có thể đến với các cô. Biết đâu, ừ nhỉ, biết 
đâu đấy, tôi thật lòng cầu nguyện điều hay sẽ tới với các cô 
gái này. 

Các quán café cũng mở ra như nấm, nhiều quán trang bị rất 
đẹp. Nhiều quán café còn chia ra nhiều khu, khu dành cho 
những cặp tình nhân với cây cảnh và nhạc nhẹ. Khu có 
những dòng thác, dòng suối, khu có ca nhạc sống, và khu có 
cả các trò chơi điện tử cho trẻ em. Vào những quán café này 
thấy như mình đi vào thế giới khác, hồn mềm đi một chút, 
nhẹ đi một chút giữa cái nóng bức của Sài Gòn, vào để tránh 
ánh nắng chói chang, mịt mờ bụi và khói xe. Nhưng cũng 
đau lòng khi thấy sao mình xa cách quá với những người 
đang bán rong ngoài kia, tuy nhiên tiếng nhạc cũng làm dịu 
lòng đi được một chút. 

Các nhân viên bán hàng trong các tiệm phần lớn đếu có 
đồng phục. Các tiệm sang thì các cô cậu bán hàng ăn mặc 
đỏm dáng và bảnh bao, con trai mặc quần tây, áo sơ mi ủi 


thẳng thớm, có khi có cả veste nữa; các cô gái hoặc mặc áo 
dài hay áo đầm rất xinh xắn. Còn ở các tiệm ăn nhỏ thì đa 
số cũng có mặc đồng phục gồm một cái T-shirt in nhãn hiệu 
nhà hàng. Ở nhiều tiệm ăn, còn có một số các cô gái mặc 
váy ngắn, T-shirt mang logo của các hãng bia, đem bia mời 
khách uống. 

Giá quần áo rẻ nên tương đối ai cũng ăn mặc tươm tất. Đàn 
bà con gái Sài Gòn khá thích ăn diện. Đa số đều làm móng 
tay, móng chân, trang điểm kỹ càng khi ra đường. Trên 
đường, các cô, các bà đi xe gắn máy thường đội nón, che 
mặt, mang găng tay rất kỹ để bảo vệ da. Ngay các người 
đạp xe ba gác, xích lô hay chạy xe thồ cũng ăn mặc không 
đến nỗi tồi tàn. Ở các đầu đường, đầu hẻm nào cũng thường 
luôn luôn có năm ba chiếc xe gắn máy đợi khách. Xe taxi thì 
chỉ nhấc điện thoại năm ba phút là có xe tới ngay. Các người 
bán hàng rong, rau cải ăn mặc cũng tương đối gọn gàng 
không luộm thuộm rách rưới. Tuy nhiên nhìn những người 
buôn bán dọc dường, hay chạy ngoài chợ, người nào nhìn 
cũng thấy có vẻ mệt mỏi, héo úa và hốc hác. Tương phản 
hoàn toàn với đám thực khách đi vào các hiệu sang, hồng 
hào sang trọng và mập mạp. Ngay cả những cô cậu bán 
hàng ở các cửa hàng này nhìn cũng rất lịch sự và tươi đẹp. 
Dân chúng tuổi ba mươi trở lên ở đây rất chịu khó giữ gìn 
sức khỏe. Trẻ thì sáng sớm đã theo các lớp thể dục thẩm 
mỹ, nhịp điệu. Lớp trung niên hay người cao tuổi thường ra 
công viên theo các lớp tập dưỡng sinh, múa gậy, thái cực 
quyền, khí công, yoga. Buổi sáng sớm, các con đường dọc 
theo công viên, bờ sông đã nhiều người đi bộ. Ở các công 


viên đã nhộn nhịp các nhóm tập thể dục. Tới gần tám giờ 
sáng mới rã hết các đám. 

Buổi tối, là giờ đi chơi của đám choai choai. Đường phố đầy 
xe. Các cô cậu nhà giàu phóng xe ào ào trên các loại xe gắn 
máy mắc tiền, mặc áo quần cũng rất fashioned. Con trai 
quần jeans, T-shirt loại hàng hiệu. Con gái thì ăn mặc cũng 
theo các kiểu thời trang mùa hè ở ngoại quốc. Nhiều cô mặc 
hở nguyên lưng, váy rất ngắn nhìn rất mát mẻ. Các tụ điểm 
văn nghệ, các quán nhạc sống, tiệm café rạp hát, tiệm ăn, 
tiệm kem nghẹt khách. Ngoài bến tàu, các tàu lớn cũng 
sáng choang đèn. Một số tàu vừa làm tiệm ăn, vừa chạy dọc 
trên sông từ bảy đến chín giờ tối. 

Đám thanh niên ở đây nhảy đầm rất giỏi, tôi có nghe, có đọc 
về những tiệm nhảy nơi thanh niên dùng thuốc lắc nhưng 
chưa đến bao giờ. Chỉ nhớ lại và thấy buồn cười khi những 
năm trước về đây làm việc, mỗi lần sở có hội hè, functions, 
đám local staff nhảy rất đẹp trong khi mình thì ngồi trơ như 
phỗng vì không biết nhảy. Dân ở nước ngoài gì mà quê hầy, 
thua xa dân bản xứ. 

Thành phố nhộn nhịp đến khoảng hơn chín giờ tối thì bắt 
đầu thưa vắng. Ở một số con đường của thành phố giờ này 
bắt đầu xuất hiện những cô gái ăn sương, níu kéo các xe 
gắn máy đàn ông chạy một mình. Lúc nào thấy bóng công 
an, bóng các cô gái chạy thoăn thoắt vào các ngõ tối. Ban 
đêm cũng là lúc các xe đổ rác, quét đường làm việc. Các 
công nhân làm vệ sinh mặc đồng phục xanh thẫm, đeo khẩu 
trang, quét đường bằng những chổi lúa, lùa rác vào những 
xe ba gác, rồi đổ những đống rác này vào một góc đường 


nào đấy cho xe rác lớn tới mang đi. Thành phố đã không còn 
những đống rác cao nghễu nghện như trước, cũng là một 
điều hay. 

Thành phố về đêm, trong các ngõ nhỏ vẫn thấp thoáng bóng 
các em bé đi rao mì xực tắc. Tiếng gõ, tiếng rao buồn thảm 
thỉnh thoảng lại lẫn vào tiếng rao bánh chưng bánh giò của 
những người đàn ông lầm lũi đạp xe đạp len lỏi từng con 
hẻm nhỏ. Ngoài đường xe cộ thưa nhưng vẫn có những cửa 
hàng mở cửa. Có những khu phố hàng ăn nhộn nhịp suốt 
đêm. Những người chạy xe thồ vẫn đậu xe đầu những ngõ 
đón khách suốt đêm. 

Những ngày ở Sài Gòn của tôi đã trôi qua như thế, ăn những 
món ăn hương vị đã không còn đậm đà như trong trí tưởng 
lúc ở nước ngoài, đi mua bán lặt vặt, thăm gặp những người 
quen biết, những bạn bè cũ. Có những người mới vài năm 
giàu lên không thể ngờ. Có những người vẫn đeo đẳng 
những cuộc sống buồn tẻ và chán nản, nhưng nhìn chung 
cuộc sống có khá hơn vài năm về trước dù cũng còn vất vả. 
Trong xã hội bây giờ có một số người giàu không thể tưởng 
nhưng đa số còn khó khăn và có những người rất là thiếu 
thốn. Nhìn các bé gái trong lòng tôi thấy rưng rưng, xã hội 
vật chất quá cám dỗ, nếu gia đình không khá giả, giáo dục 
không kỹ càng, chỉ cần quen biết vài bạn bè xấu là sa ngã 
quá dễ dàng. Các bé trai cũng vậy. 

Các bạn tôi than, bây giờ giữ con mệt quá, đưa đi học thêm 
đủ thứ chứ không có vào lớp không theo kịp chương trình 
học. Thày giáo nào cũng dạy tư nên nếu học trò không học 
thêm vào lớp chẳng biết đường nào làm bài tập và bài thi. 


Bạn bè thì lại cứ lôi kéo vào những trò chơi xấu, con cái sểnh 
ra một chút là hư ngay. Lúc trước báo có đăng một gia đình 
đưa đón con đi học rất kỹ, bà mẹ đã té xỉu khi công an đến 
còng tay đứa con trai vì nó theo bạn bè giật đồ của người ta. 
Bạn tôi cũng kể có đứa con còn học tiểu học về nói chuyện 
là để chọc cô giáo, một đám chung nhau tiền ra mua 
seduxen (loại thuốc ngủ chứa diazepam), một viên có hai 
ngàn, chia nhau đứa uống vài viên, để cô giáo vào lớp thấy 
cả đám học trò đang ngủ vật vã. Bạn khác lại kể, sợ lắm, 
con mới học lớp sáu, mà có đứa bạn vào lớp rút ra mấy tờ 
một trăm đô Mỹ rủ rê cả bọn đi nhảy đầm, đưá nào không đi 
thì bị chê quê. Cứ thế, không theo bạn bè thì bị trêu chọc, 
theo bạn bè thì hư lúc nào không biết. 

Mỗi lần ra đường trở về tôi lại đâm ra chóng mặt vì bụi, vì 
nắng và vì nhịp điệu sống thay đổi quá nhanh của thành 
phố, vì cái khoảng cách giữa người thật giàu và thật nghèo 
đã trở nên quá lớn. 

Thành phố Sài Gòn như một con xúc xắc quay vòng nhiều 
mặt trong ngày ở những thời điểm khác nhau. Ở một thành 
phố dân số lên đến hơn bảy triệu, sức sống ngồn ngộn, 
nhưng như một bộ máy quá tải, không đáp ứng nổi tiến độ 
phát triển quá nhanh của cuộc sống nên chắc chắn phải có 
rất nhiều những chông chênh. Bên bóng những ngôi nhà cao 
nghệu vẫn còn những người lao động thấp thoáng đâu đó, 
đem hình bóng nhoà nhạt của mình làm bước đệm cho 
những người có quyền chức đi lên. Bên những ánh đèn lấp 
lánh đêm thâu vẫn còn bao nhiêu những thanh niên trẻ lao 
mình vào cái sáng loáng của ánh đèn để thiêu cháy như 


những con thiêu thân. Bên những ngọn đèn heo hắt trong 
ngõ nhỏ, trong những ký túc xá sinh viên vẫn còn bao học 
sinh, sinh viên miệt mài học để mong kiến thức của mình sẽ 
đóng góp được một chút gì cho gia đình, cho bản thân và 
cho xã hội, dù biết rằng xác suất thành công rất thấp nhưng 
vẫn cố gắng hết mực để biết đâu có cơ hội vươn lên. Bên 
những người giàu có luôn dư thừa những bữa tiệc xa xỉ vẫn 
còn những người chạy gạo từng bữa, vẫn còn những người 
bệnh không thuốc không thang. Thành phố vào giờ cao 
điểm vẫn nườm nượp nhiều hình ảnh lẫn lộn của những 
chiếc xe hơi bóng lộn, những chiếc xe gắn máy ồn ä, những 
chiếc xe đạp và ba gác cọc cạch, và những người buôn 
thúng bán bưng. 

Tôi đã ở trong lòng Sài Gòn, với những sáng nắng, những 
buổi chiều mưa. Lang thang từ những con đường lớn đến 
những ngõ nhỏ tồi tàn. Bước chân nhỏ nhoi không đi qua hết 
nổi một phần mười thành phố nhưng cũng đủ để nhìn thấy 
phần nào những muôn màu muôn vẻ cuả cuộc sống ở đây. 
Cô bạn gặp trên máy bay thỉnh thoảng lại gọi điện thoại 
than khóc, những tiếng động cơ, tiếng người nói, tiếng buá 
đập, cưa máy từ các nhà đang xây trong ngõ suốt ngày làm 
tôi cũng mệt nhoài. 

Ở được một tuần, tôi rời Sài Gòn trở về Đà Lạt, nơi tôi đã 
sinh ra và lớn lên, nơi tôi luôn mong ước trở về nhưng mỗi 
lần trở về lại rưng rưng nước mắt khi những người thân xưa 
cũ nay đã hoặc mất đi hoặc dời đi sinh sống nơi khác. 
Đường đi thật là xa lạ, từ ngã tư Hàng Xanh, đến xa lộ Biên 
Hoà, những tên đường lạ hoắc, lại cũng đã vài lần thay tên 


làm tôi không thế nào nhớ nổi. Cố hình dung con đường hồi 
xưa, mỗi sáng đi xe buýt từ trường Khoa học lên khu Sinh lý 
Sinh hoá ở Thủ Đức mà không thể nhận ra. Cố tìm lại cái 
khúc rẽ vào trường từ xa lộ mà không thể nào nhìn ra được. 
Xe đi qua Rừng Lá, Dầu Giây, rừng cao su, cảnh vật cũng xa 
lạ không ngờ. Cảnh trí thay đổi quá nhanh hay tại trí nhớ 
của tôi đã bắt đầu trở nên mụ mẫm. Định quán vẫn còn đây 
với những tảng đá chồng chất, nhưng sao đã mất cái cảm 
giác choáng ngợp thưở xưa lúc còn là cô gái bé tí theo cha 
về Sài Gòn. Lúc ấy, mỗi tảng đá như ẩn chứa cả một thế giới 
kỳ bí. Bây giờ mỗi tảng đá như nằm chơ vơ, vô hồn vô cảm. 
Hai bên đường dầy đặc nhà cửa, chỗ nào cũng thấy xe gắn 
máy chạy nhan nhản. Các cửa hàng mọc đầy. Xe lên đến 
đèo Bảo Lộc, cái cảm giác nhẹ nhàng ngày xưa như đang trở 
lại, khi xe vòng lên những đường đèo xanh um bầu lá, thỉnh 
thoảng có tiếng thác róc rách bên đường, thỉnh thoảng lại ẩn 
hiện rặng núi xanh ngắt. Tôi lại được trở về, dù chỉ trong 
thoáng chốc với những hình ảnh của ngày xưa. 

Càng gần Bảo Lộc, càng ngửi thấy mùi trà thơm ngát. Các 
tiệm trà đều mở thêm hàng café hay hàng ăn để hấp dẫn du 
khách. Xe ngừng ở tiệm trà Đỗ Hữu ăn trưa. Xuống xe đã 
nhìn thấy những quán bán sầu riêng, bơ, chôm chôm và bắp 
luộc. Bắp ở Việt Nam sao vẫn dẻo và thơm ngon. Năm ngàn 
bốn cái, rẻ không ngờ nhưng những người đi cùng xe còn 
mặc cả, bốn chiếc ba ngàn thôi. Tôi nhìn thúng bắp, lại một 
màn tính nhẩm để không hiểu sao nó có thể nuôi sống cho 
một gia đình. 

Ăn xong, xe lại chạy qua những đồi trà bát ngát xanh. Nhà 


cửa hai bên đường cũng mọc lên như nấm, có những ngôi 
nhà xây dựng rất đẹp, rất bề thế và kiểu cách. 

Chạy được khoảng hơn một tiếng, xe ngừng ở một tiệm bán 
trà khác. Ở đây bán đủ loại trà, khách được uống café và trà 
miễn phí. Các cô gái ở đây còn rất trẻ, chỉ khoảng dưới hai 
mươi. Đa số xa nhà, ăn ở ngay tại chỗ làm. Lúc trả tiền, có 
người cho tiền tips các cô, các cô bé không dám lấy. Người 
đàn bà có lẽ là chủ tiệm miệng mồm nhanh nhẩu: “Các anh 
cho tiền bo, tụi nó không dám lấy đâu. Các anh bắt tụi nó bò 
thì tụi nó bò cho các anh coi, chứ cho tiền bo thì không dám 
lấy”. Vài người khách sững người trước câu nói này. Tôi 
không dám nhìn những cô bé đó, lặng lẽ đi vội ra xe, nghe 
một nỗi chua xót và căm giận không biết từ đâu ập tới. Ngồi 
trên xe mãi, hình như tôi vẫn thấy mình còn đang run rẩy, 
câu nói không biết là đùa hay thật của người đàn bà làm 
cảnh vật hình như càng u ám. Mưa bắt đầu lất phất ngoài 
cửa kính, và hình như mặt tôi cũng nhòe nhoẹt nước mắt. 
Hai bên đường, nhà cửa cũng vẫn san sát, nhưng thấy dân ở 
đây có vẻ nghèo và hiền hơn dân Sài Gòn. Quanh vùng Bảo 
Lộc, Ma-đa-gui (chiến khu D cũ) đa số là người ngoài Bắc 
sau 75. Công nhận những người dân Bắc thật giỏi, vào khu 
kinh tế mới Bảo Lộc hơn mười năm, từ tay trắng, các gia 
đình này đã trở nên giàu có không ngờ. Trong khi đám dân 
trong Nam không khá lên bao nhiêu nếu tính theo tỉ lệ. Có 
người cũng nói là số dân từ Bắc vào lên nhanh nhờ họ có 
thần có thế, có quyền có chức nên xin giấy tờ gì cũng lọt, và 
lại có kinh nghiệm đã sống trên đất Bắc; nhưng chắc nếu nói 
theo một cách công bằng, thì cũng nhờ một phần vào tính 


tháo vát, siêng năng và cần kiệm của họ. Có một vài hãng 
tơ lụa làm từ dâu tằm nhưng đã đóng cửa. Tôi lại chua xót 
nghĩ tới cảnh hàng ngàn công nhân đã bị mất việc, không 
biết những cô gái này bây giờ đã trôi nổi về đâu. 

Dù cây cối ở các đồi, các con dốc đã bị chặt bỏ rất nhiều, 
nhưng Đà Lạt vẫn còn những con đường và cảnh hồ rất đẹp. 
Sáng sớm, bóng dáng các em nữ sinh mặc áo dài trắng, áo 
len xanh trên đường nhìn dễ thương chỉ lạ, làm hiện về cả 
một quá khứ ngọt ngào của những ngày ngây thơ xưa cũ. 
Con gái Đà Lạt vẫn má hồng, mắt đen, da trắng, mái tóc 
mượt mà, ăn nói ngọt ngào hiền hậu. Hèn chỉ tỉ lệ lấy Việt 
kiều khá đông. Các anh Việt kiều chưa vợ, lên đây gặp các 
cô gái xinh xắn, mộc mạc xiêu lòng cưới về nước khá nhiều. 
Dân Đà Lạt đa số vẫn còn giữ dược nếp sống xưa, con gái đi 
học về lo việc nhà, quây quần với gia đình, ít chơi bời đàn 
đúm. 

Người Đà Lạt vẫn như xưa, nhẹ nhàng và hiền hoà, chợ Đà 
Lạt vào sáng sớm vẫn đầy những người bán rau cơ cực. Trời 
rét, những người này quấn mấy lớp khăn nhìn vẫn nghèo và 
khổ. Gương mặt mệt mỏi và xanh xao vì thiếu ngủ, thiếu ăn. 
Các người chạy xe thổ nhìn cũng không được tươm tất như 
những người cùng chạy xe thồ ở Sài Gòn. Dân ít, nên kiếm 
được đồng tiền cũng khá vất vả. Vậy mà nhịp độ xây dựng 
trong thành phố cũng phát triển kinh người. Giá đất tăng vọt 
trong vài năm nay, những ngôi biệt thự vẫn xây dựng thật 
lộng lẫy bên cạnh những ngôi nhà đã bắt đầu đổ nát. Những 
người có công việc làm tương đối ổn định hơn nhưng cuộc 
sống cũng lắm cam go. Ở chợ các em bé đánh giầy và bán 


xổ số cũng khá đông. Nhiều em nhìn chỉ bé độ bốn, năm 
tuổi, một buổi đi học, một buổi đi bán. Không biết bán được 
bao nhiêu. Một gánh rau xà lách khoảng hơn hai mươi kí lô, 
bán một ngàn đồng một kí, nguyên gánh rau chỉ bán được 
hơn một đô, không hiểu họ có thể làm sao nuôi sống được 
cả một gia đình. Những người chạy xe thổ cũng nói một 
ngày kiếm một hai chục ngàn (khoảng trên một đô) cũng 
không dễ gì. 

Ấy vậy mà sao cuộc sống lại vẫn cứ trôi đi. Những buổi chiều 
trời êm, trên ngọn đồi gần sân vận động đối diện hồ Xuân 
Hương, tấp nập người ra thả diều. Những con diều đủ màu 
vẫn phất phới dâng cao, mặt hồ vẫn phẳng trong xanh, mây 
trắng vẫn bồng bềnh và hoa cỏ vẫn tươi tốt. Cuộc sống vẫn 
hiền hoà thanh thản trong lúc tôi mãi ngồi khóc mướn 
thương vay. 

Có những tối ngồi ở Thuỷ Tạ, nhìn sóng dập dềnh, nhắm mắt 
nhớ lại những khung trời xưa cũ. Bên tai tiếng đàn chát tai 
của ban nhạc dân tộc chơi đủ loại bài hát. Tiếng đàn bầu, 
đàn tranh, guitare hỗn độn xen lẫn nhau, đã chẳng hoà 
quyện được mà lại như đối nghịch ồn ã làm nhà hàng Thuỷ 
Tạ mất đi cái bản sắc nên thơ của nó. Nhưng có lẽ nhờ 
những ồn ào đó mà nhà hàng trở nên đông đảo với số khách 
đến ăn và nghe loại nhạc này. Nếu để đèn mờ, nhạc nhẹ như 
ngày xưa, biết đâu đã thành một nhà hàng vắng vẻ và có 
thể đóng kín cửa không chừng. Cuộc sống đã thay đổi, thì 
tâm tình, thị hiếu làm sao giữ được nguyên vẹn như xưa. 
Buổi tối nhiều quán café mở khắp nơi, nhưng sau chín giờ đã 
bắt đầu hết khách, một vài chỗ còn mở khuya với số khách 


thưa thớt trên đầu ngón tay. Đà Lạt vẫn chẳng phải là một 
nơi chốn ăn chơi. Đêm chạy xe trên những con đường thật 
yên ắng, nghe rõ cả tiếng sương rơi và tiếng gió cựa mình, 
để hồn lắng đi một chút và thấy là Đà Lạt trong một góc 
cạnh nào vẫn còn đẹp lắm. 

Rời Đà Lạt, trở lại Sài Gòn, vẫn còn cái cảm giác ngột ngạt 
như ngày xưa khi xe qua khỏi các râm mát của đèo Bảo Lộc 
để đi vào cái không khí nóng nực, bụi bậm của miền Nam. 
Hai tuần đã trôi qua, tôi sửa soạn rời thành phố, cô bạn gặp 
trên máy bay đã nhắn sẽ về cùng ngày vì cô ta đã đổi vé lại. 
Đón cô cùng ra phi trường, cô khóc: “Chị ơi, anh ấy giờ 
không chịu về, anh ấy bảo em muốn ly dị thì ly dị, tiền bạc 
chia ra cho anh ấy về đây sống, chị bảo em phải làm sao?” 
Làm sao ư, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, tôi đã sắp lên 
máy bay, sắp rời cái thành phố mà ở đó có rất nhiều những 
nụ cười, những tiếng khóc, những khuôn mặt lạnh lễo và 
những khuôn mặt mệt mỏi chán chường, cũng có một số ít 
các khuôn mặt phủ phê thoả mãn, với thật nhiều những 
cảnh đời đa dạng. Ở đấy, chắc cũng có rất nhiều người đang 
tự hỏi họ sẽ sống ra làm sao đây. Làm sao tôi có thể trả lời, 
chỉ biết nhắm mắt nghe hai mi nằng nặng, tôi phải khuyên 
cô, phải tìm cho cô một lối thoát, chắc chắn là như thế, 
nhưng lúc này đây, tôi chẳng biết nói gì. Đầu óc lơ mơ, nghĩ 
đến một chuyến trở về rồi lại ra đi hay một chuyến mà tôi ra 
đi khỏi nơi chốn bình yên của xứ Úc và bây giờ trở về, tôi 
cũng thật chẳng biết. Lúc này đây, tôi chỉ biết mình đang ứa 
những giọt nước mắt khóc theo cô bạn mới quen. Sài Gòn ơi, 
chào nhé. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Sưu tâm: Nguyễn Học 

Nguồn: Thế Kỷ 21, số 186, tháng 10.2004 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 6 tháng 9 năm 2006 


